Ghen Hay Không Ghen? 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lý Lạc Long 
Ghen Hay Không Ghen? 


Ghen tuông và đố ky là một hiện tượng tình cảm tự nhiên 
của con người. Theo Pierre Chareon: "Su khác biệt giữa ghen 
tuông và đố ky là : Sự đố ky nẩy sinh ra vì chúng ta thèm 
khát cho ta cái điều sung sướng đã đến với kẻ khác; còn sự 
ghen tuông nẩy sinh là do chúng ta sợ hãi kẻ khác chia xẻ 
hạnh phúc của ta." Và ghen tuông bắt nguồn từ đâu? Theo 
nhận định của nhà tâm lý học Đức, Manfred Schmitt: "Mỗi 
người đều muốn đạt được mục đích trong cuộc sống của 
mình. Mục đích đó có thể là sự gắn bó cả đời với một người 
nhất định hoặc muốn được người mình yêu mến chú ý, quan 
tâm ... Khi cảm thấy ai đó hoặc cái gì đó cạnh tranh, như 
đám mây giông che mờ mục tiêu, ta sẽ rơi vào tình trạng 
báo động. Đó là trạng thái ghen”. 

Ghen không chỉ diễn ra giữa những người có quan hệ vợ 
chồng hoặc tình dục với nhau. Ngay những đứa trẻ cũng đã 
biết ghen khi thấy bố mẹ chăm chút cho em bé nhiều hơn 
cho mình. Thậm chí người ta còn ấm ức với cả đồ vật, như 
vợ ghen với chiếc xe, hay cái máy vi tính chỉ vì chồng mải 
miết dành thời giờ với chúng nhiều hơn với mình. Trong quan 
hệ yêu đương, chúng ta theo đuổi mục đích chiếm được tình 
cảm và thể xác người mà ta gắn bó. Ghen trong tình yêu rất 
mạnh mẽ, đau đớn va có sức tàn phá rất mãnh liệt. Cả hai 
phái, nam và nữ đều có tính ghen tuông như nhau. Theo kết 
luận của các nhà nghiên cứu tâm lý thì "đàn bà ghen để 
phòng ngự, còn đàn ông ghen thật sự”. 


David Buss, người đã nghiên cứu về chủ đề này. Ông đặt câu 
hỏi với những người thuộc các nước khác nhau như: Đức, 
Hòa Lan, Mỹ, Đại Hàn và Zimbabwe, có tới 67% nam giới 
cho rằng bồ bịch trong quan hệ tình dục là tồi tệ, trong khi 
chỉ có 44% phụ nữ có suy nghĩ tương tự. Những người được 
hỏi còn tham gia một cuộc thí nghiệm mà họ phải tưởng 
tượng ra cảnh vợ hoặc chồng không chung thủy với mình. 
Trong lúc này, các nhà khoa học kiểm tra mạch tim, số nếp 
nhăn trên trán, lượng mồ hôi hai tay của đương sự. Kết quả 
của thí nghiệm cũng tương tự như số liệu phỏng vấn. Buss 
giải thích nguyên nhân của sự khác nhau này ở chỗ, người 
đàn bà bao giờ cũng biết chắc, đứa con mình đẻ ra là của 
mình, còn người đàn ông không có niềm tin chắc chắn như 
vậy. Cũng giống như người Việt thường nói : "Cháu ngoại 
mới chắc chắn là cháu của mình". Nhưng ngày nay, nếu 
muốn, thì phương pháp phân tích DNA (Deoxyribonucleic 
acid) có thể xác định chính xác người đàn ông có phải là cha 
của đứa bé không? 

Thực ra, thì trong cuộc sống lứa đôi, một chút hờn ghen 
cũng có thể tạo ra những thú vị riêng, nó có thể làm cho 
tình cảm lứa đôi thêm mặn mà đằm thắm. Nhưng nếu không 
biết cách nêm nếm thứ gia vị "ghen" này sao cho hợp lý, nó 
sẽ biến món ăn tình yêu trở thành nhạt nhéo hoặc mặn chát 
đến độ không chịu nổi. Như ngạn ngữ nói "độc hay không 
độc là do liều lượng". Ghen tuông vô lý, quá độ, ngoài sự 
kiểm soát của lý trí sẽ dẫn đến kết quả xấu cho bản thân, 
cho người thân... và biến cuộc sống gia đình thành dia 
ngục. Một vấn đề rất quan trọng là khi ghen một người xử sự 


và phản ứng như thế nào? Ghen được thể hiện qua nhiều 
trạng thái. Có người ghen bóng, ghen gió, ghen âm thầm 
trong lòng. Có người thì bộc phát mạnh ra ngoài, thậm chí 
có người ghen thái quá, không tự chủ được, tự kết liễu đời 
mình. Những người có khuynh hướng dùng vũ lực để giải 
quyết mọi tranh chấp thì khi ghen tuông cũng có xu hướng 
dùng “võ” để hành xử, họ sẽ không nhường đối thủ. Để 
chiếm đoạt lại người yêu, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn như: chửi 
bới và bêu xấu đối phương trước công chúng, đả thương, tạt 
acid, bắn chết đối thủ.. v.v. Tóm lại, những người này có thể 
thí mạng sống của họ và của cả đối phương. Theo một số 
chuyên gia, những người bị ghen nặng như vậy không 
những chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý mà còn có những biểu 
hiện của stress. 

Khi yêu, người ta ích kỷ, chỉ muốn tất cả là của ta, không 
được nghĩ tới ai, không muốn ai nhìn người yêu mình. Như 
Nguyễn Bính và Viễn Du đã diễn tả trong hai bài thơ "Ghen" 
dưới đây : 

Ghen 

Cô nhân tình bé của tôi ơi 

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười 

Những lúc có tôi và mắt chỉ 

Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. 

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai 

Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi 

Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ 

Đừng tắm chiều nay biển lắm người 

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa 


Mà cô thường xức chẳng bay xa 

Chẳng làm ngay ngất người qua lại 
Dau chỉ qua đường khách lại qua. 

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh 
Chiêm bao đừng lan quan bên cô 

Bằng không tôi muốn cô đừng gặp 
Một trẻ trai nào trong giấc mơ. 

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ 

Đừng làm ẩm áo khách chưa quen. 
Chân cô in vết trên đường bụi 

Chẳng bước chân nào được dẫm lên. 
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi 

Thế nghĩa là yêu quá mất rồi 

Và nghĩa là cô là tất cả 

Cô là tất cả của riêng tôi. (Nguyễn Bính) 
Ghen 

nếu ghen tương là tánh của tiểu nhân 
em nhất định không thèm làm quân tử 
người ta ghen với mắt nhìn lơi lả 

em ghen thầm trong cả giấc mơ anh 
ghen với gối chăn buổi tối anh nằm 
ghen với áo quần mỗi ngày anh mặc 
người ta ghen mỗi khi xa cách mặt 

em ghen rồi trước cả phút chia tay 
ghen ghế kia anh ngồi suốt cả ngày 
ghen phone được anh kề tai thủ thỉ 
người ta ghen nên không còn lý trí 

em ghen tương nhưng tỉnh táo vô cùng 


nhớ vào lòng từng lời nói...chung chung 

mà đâu biết, anh muốn gởi về...ai đó 

người ta ghen, khóc la rồi than thở 

em ghen lại cười hớn hở như hoa 

điểm trang đẹp ngời đôi mắt, làn da 

mặc áo đẹp rồi tung tăng dạo phố 

nhưng trong tim em có ngàn mảnh vở 

em ghen mà...không biết tại sao ghen (Viễn Du) 
Và như Nguyễn Vạn An đã mô tả, một chàng trai muốn 
người yêu tất cả là của mình và sống xa mọi người: 
Nếu được phép, Anh cầu xin Thượng Đế 

Nhốt tù Em trong lòng ngực tim Anh, 

Nuôi dưỡng Em bằng dòng máu trong lành, 

Cho Em thở, Em thương chung một nhịp. 

Cho Em tắt mọi đường giao tiếp 

Em khuất che sóng mắt, nụ cười yêu 

Cho thế nhân không thấy dáng yêu kiều 

Và thân băng tuyết trinh nguyên vô giá. 

Anh ước nguyện Cao Xanh cho hóa đá 

Tạc hình Em trên tột đỉnh Lạp Sơn 

Cho chim muông trần thế khó khinh lờn, 

Xa trọn vẹn lũ phàm nhơn tục tử, 

Nếu được phép dựng lầu thơ biệt thự. 

Trên không gian, trong khoảng gió hư vô 

Sống bên nhau không biết đến bao giờ 

Hòa tim máu và chia chung nhịp thở. (Nguyễn Vạn An) 
Hay đọc ca dao nói về ghen 

Ớt nào là ớt chẳng cay, 


Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. 

Vôi nào là vôi chẳng nồng, 

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen. 

Ta rằng ta chẳng có ghen, 

Chồng ta, ta giữ, ta nghiền ta chơi. (CD) 

Ta sẽ thấy câu danh ngôn " Một người đàn bà ghen tin vào 
tất cả những gì mà cơn phẫn nộ của nàng đưa tới ." là đúng. 
Nàng không ghen mà chỉ "ta nghiền ta chơi" thôi. Tình yêu 
nó ích kỷ như vậy đó, hãy nghe Achille Poincelot nói về sự 
ích kỷ đó: "Tình yêu là một thứ tình ích kỷ vô cùng, đến nổi 
ta chỉ muốn thấy người mình yêu đau khổ tận cùng hơn là 
muốn thấy họ hạnh phúc với kẻ khác mà không phải là ta." 
Để bào chửa cho sự ghen tuông, người ta thường nói: "Có 
yêu mới ghen, không yêu dau ai ghen làm gi". Nhưng ghen 
có phải là yêu không? Theo Von Meck thì: "Có ghen mới là 
yêu, nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu." 

Hãy nghe và tưởng tượng những hình ảnh sau đây: 

- Mày cướp chồng bà hả, bà sẽ cởi quần, rạch mặt mày, sẽ 
tạt acid vào mặt mày ... Và nếu không làm gì được tình địch, 
thì hành hạ chồng, chửi chồng, thậm chí có bà còn dám thẻo 
luôn cái đó của chồng. Và sự ghen tuông như vậy có chinh 
phục được lòng thương hay dành lại được tình yêu của người 
chồng không? 

- Người yêu nói chuyện hay có cử chỉ thân mật với người đàn 
ông khác là chàng nổi máu ghen: đánh đối thủ, bắn đối thủ 
gục ngã để đoạt lại người yêu. Ghen táo bạo, hung bạo như 
vậy, người yêu có trở lại với anh ta không? 

Theo ý kiến của các nhà tâm lý thì: "Ghen tuông cuồng nhiệt 


sẽ đưa người đàn ông vào vòng ngu xuẩn mất trí, và đẩy 
người đàn bà vào sự mù quáng tội lỗi." Vậy ta có nên ghen 
hay không? Ta hãy nghe Auguste Forel nhắc nhở: " a) Đối với 
người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn 
hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không 
trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ. Còn 
người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành Hỏa 
Ngục. b) Đối với người chồng, người vợ càng ghen càng 
không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây 
ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống 
chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn." Ghen quá đánh mất 
hạnh phúc và đem lại sự khốn khổ cho người mình yêu 
thương. Ghen tuông làm cho chúng ta mất bình tĩnh, thiếu 
suy nghĩ, nên không chống đỡ nổi trước đối thủ để bảo vệ và 
gìn giữ tình yêu của mình. Nhưng mặt khác, không biết 
ghen, thì cũng có thể gặp tai họa . Cho nên Laténa đã thốt 
lên: "Không biết ghen cũng như đụng đâu ghen đó đều là 
những sự lăng nhục. Bất cập hay thái quá đều tai hại cả." 

Trong mỗi con người, không ít thì nhiều luôn có sự hiện diện 
của lòng đố ky và tính ghen tuông. Trong tình yêu điều này 
càng thể hiện rõ. Một khi đã yêu và đặt hết lòng tin vào 
người mình yêu ta không bao giờ muốn chia xẻ tình cảm ấy 
với ai khác. Tuy nhiên, nếu có những người phụ nữ biết khéo 
léo điều tiết tình cảm để gia đình hòa thuận, thì cũng có 
những người lại ghen tuông một cách mù quáng bất kể đúng 
sai, hoặc dửng dưng lạnh nhạt. Theo thiển ý chủ quan của 
tôi (đàn ông) thì trong trường hợp bạn yêu chồng mà lại 
hành động và suy nghĩ như vậy, có nghĩa là người phụ nữ đã 


thất bại trong vấn đề tình cảm lứa đôi giữa hai người. Vì do 
tạo hóa sắp đặt, đàn ông bản chất vốn sợ sự cô đơn, họ cần 
một tổ ấm, ngay cả khi đã trưởng thành và có con cái, họ 
vẫn cần có sự quan tâm của người vợ. Nếu không được như 
vậy, tất nhiên họ sẽ đi tìm "suối nguồn yêu thương" ở một 
nơi khác. Trong cuộc sống lứa đôi, có lẽ cách tốt nhất là xử 
dụng sự thành thật, sự quí trọng, sự tin tưởng, lòng vị tha và 
quảng đại để đối xử với người bạn tình của mình trong mọi 
sinh hoạt của đời sống. Và tôi nghĩ, nếu là tình yêu hai chiều 
thì mọi trở ngại trên đường đời có lẽ sẽ được giải quyết một 
cách êm thắm. Còn nếu một người đã không yêu nữa (tình 
yêu cần hai chiều) thì cũng đừng nên níu kéo lại. Giữ người 
muốn ở lại chứ ai giữ ké muốn ra đi? Cố níu kéo lại chỉ tao 
thêm sự buồn khổ (ghen tuông, lo lắng, giận bực...) cho bản 
thân bạn là trước nhất và cuộc sống lứa đôi chắc cũng 
không có gì "hấp dẫn" và vui vẻ được nữa . Nếu phải đối 
diện với tình huống khó khăn này, ta nên cố gắng đừng để 
mình ngập chìm trong bi lụy, mà nên nghĩ rằng cánh cửa 
này đóng lại thì cũng có cánh cửa khác đang mở ra và biết 
đâu đây là một cơ hội tốt cho tình yêu, hạnh phúc và cuộc 
sống của bạn . Đừng nên nhìn quá lâu vào cánh cửa đang 
đóng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn những cánh cửa đang mở ra. 
Và như vậy, thì ghen có lẽ không là một vấn đề lớn cho 
chúng ta nữa. 

Ở trên chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, mọi ý kiến xây dựng 
khác của các bạn về "ghen" sẽ được đón tiếp với nhiệt tình 
và tri ân. Xin chúc tất cả mọi chuyện vui vẻ và như ý. 


Lý Lạc Long 
(TTL/TCT/MAI/05) 


Lý Lạc Long 
Ghen Hay Không Ghen? 


G hen tuông và đố ky là một hiện tượng tình cảm tự nhiên 
của con người. Theo Pierre Chareon: "Su khác biệt giữa ghen 
tuông và đố ky là : Sự đố ky nẩy sinh ra vì chúng ta thèm 
khát cho ta cái điều sung sướng đã đến với kẻ khác; còn sự 
ghen tuông nẩy sinh là do chúng ta sợ hãi kẻ khác chia xẻ 
hạnh phúc của ta." Và ghen tuông bắt nguồn từ đâu? Theo 
nhận định của nhà tâm lý học Đức, Manfred Schmitt: "Mỗi 
người đều muốn đạt được mục đích trong cuộc sống của 
mình. Mục đích đó có thể là sự gắn bó cả đời với một người 
nhất định hoặc muốn được người mình yêu mến chú ý, quan 
tâm ... Khi cảm thấy ai đó hoặc cái gì đó cạnh tranh, như 
đám mây giông che mờ mục tiêu, ta sẽ rơi vào tình trạng 
báo động. Đó là trạng thái ghen”. 

Ghen không chỉ diễn ra giữa những người có quan hệ vợ 
chồng hoặc tình dục với nhau. Ngay những đứa trẻ cũng đã 
biết ghen khi thấy bố mẹ chăm chút cho em bé nhiều hơn 
cho mình. Thậm chí người ta còn ấm ức với cả đồ vật, như 
vợ ghen với chiếc xe, hay cái máy vi tính chỉ vì chồng mải 
miết dành thời giờ với chúng nhiều hơn với mình. Trong quan 
hệ yêu đương, chúng ta theo đuổi mục đích chiếm được tình 
cảm và thể xác người mà ta gắn bó. Ghen trong tình yêu rất 
mạnh mẽ, đau đớn va có sức tàn phá rất mãnh liệt. Cả hai 
phái, nam và nữ đều có tính ghen tuông như nhau. Theo kết 
luận của các nhà nghiên cứu tâm lý thì "đàn bà ghen để 
phòng ngự, còn đàn ông ghen thật sự”. 


David Buss, người đã nghiên cứu về chủ đề này. Ông đặt câu 
hỏi với những người thuộc các nước khác nhau như: Đức, 
Hòa Lan, Mỹ, Đại Hàn và Zimbabwe, có tới 67% nam giới 
cho rằng bồ bịch trong quan hệ tình dục là tồi tệ, trong khi 
chỉ có 44% phụ nữ có suy nghĩ tương tự. Những người được 
hỏi còn tham gia một cuộc thí nghiệm mà họ phải tưởng 
tượng ra cảnh vợ hoặc chồng không chung thủy với mình. 
Trong lúc này, các nhà khoa học kiểm tra mạch tim, số nếp 
nhăn trên trán, lượng mồ hôi hai tay của đương sự. Kết quả 
của thí nghiệm cũng tương tự như số liệu phỏng vấn. Buss 
giải thích nguyên nhân của sự khác nhau này ở chỗ, người 
đàn bà bao giờ cũng biết chắc, đứa con mình đẻ ra là của 
mình, còn người đàn ông không có niềm tin chắc chắn như 
vậy. Cũng giống như người Việt thường nói : "Cháu ngoại 
mới chắc chắn là cháu của mình". Nhưng ngày nay, nếu 
muốn, thì phương pháp phân tích DNA (Deoxyribonucleic 
acid) có thể xác định chính xác người đàn ông có phải là cha 
của đứa bé không? 

Thực ra, thì trong cuộc sống lứa đôi, một chút hờn ghen 
cũng có thể tạo ra những thú vị riêng, nó có thể làm cho 
tình cảm lứa đôi thêm mặn mà đằm thắm. Nhưng nếu không 
biết cách nêm nếm thứ gia vị "ghen" này sao cho hợp lý, nó 
sẽ biến món ăn tình yêu trở thành nhạt nhéo hoặc mặn chát 
đến độ không chịu nổi. Như ngạn ngữ nói "độc hay không 
độc là do liều lượng". Ghen tuông vô lý, quá độ, ngoài sự 
kiểm soát của lý trí sẽ dẫn đến kết quả xấu cho bản thân, 
cho người thân... và biến cuộc sống gia đình thành dia 
ngục. Một vấn đề rất quan trọng là khi ghen một người xử sự 


và phản ứng như thế nào? Ghen được thể hiện qua nhiều 
trạng thái. Có người ghen bóng, ghen gió, ghen âm thầm 
trong lòng. Có người thì bộc phát mạnh ra ngoài, thậm chí 
có người ghen thái quá, không tự chủ được, tự kết liễu đời 
mình. Những người có khuynh hướng dùng vũ lực để giải 
quyết mọi tranh chấp thì khi ghen tuông cũng có xu hướng 
dùng “võ” để hành xử, họ sẽ không nhường đối thủ. Để 
chiếm đoạt lại người yêu, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn như: chửi 
bới và bêu xấu đối phương trước công chúng, đả thương, tạt 
acid, bắn chết đối thủ.. v.v. Tóm lại, những người này có thể 
thí mạng sống của họ và của cả đối phương. Theo một số 
chuyên gia, những người bị ghen nặng như vậy không 
những chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý mà còn có những biểu 
hiện của stress. 

Khi yêu, người ta ích kỷ, chỉ muốn tất cả là của ta, không 
được nghĩ tới ai, không muốn ai nhìn người yêu mình. Như 
Nguyễn Bính và Viễn Du đã diễn tả trong hai bài thơ "Ghen" 
dưới đây : 

Ghen 

Cô nhân tình bé của tôi ơi 

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười 

Những lúc có tôi và mắt chỉ 

Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. 

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai 

Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi 

Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ 

Đừng tắm chiều nay biển lắm người 

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa 


Mà cô thường xức chẳng bay xa 

Chẳng làm ngay ngất người qua lại 
Dau chỉ qua đường khách lại qua. 

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh 
Chiêm bao đừng lan quan bên cô 

Bằng không tôi muốn cô đừng gặp 
Một trẻ trai nào trong giấc mơ. 

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ 

Đừng làm ẩm áo khách chưa quen. 
Chân cô in vết trên đường bụi 

Chẳng bước chân nào được dẫm lên. 
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi 

Thế nghĩa là yêu quá mất rồi 

Và nghĩa là cô là tất cả 

Cô là tất cả của riêng tôi. (Nguyễn Bính) 
Ghen 

nếu ghen tương là tánh của tiểu nhân 
em nhất định không thèm làm quân tử 
người ta ghen với mắt nhìn lơi lả 

em ghen thầm trong cả giấc mơ anh 
ghen với gối chăn buổi tối anh nằm 
ghen với áo quần mỗi ngày anh mặc 
người ta ghen mỗi khi xa cách mặt 

em ghen rồi trước cả phút chia tay 
ghen ghế kia anh ngồi suốt cả ngày 
ghen phone được anh kề tai thủ thỉ 
người ta ghen nên không còn lý trí 

em ghen tương nhưng tỉnh táo vô cùng 


nhớ vào lòng từng lời nói...chung chung 

mà đâu biết, anh muốn gởi về...ai đó 

người ta ghen, khóc la rồi than thở 

em ghen lại cười hớn hở như hoa 

điểm trang đẹp ngời đôi mắt, làn da 

mặc áo đẹp rồi tung tăng dạo phố 

nhưng trong tim em có ngàn mảnh vở 

em ghen mà...không biết tại sao ghen (Viễn Du) 
Và như Nguyễn Vạn An đã mô tả, một chàng trai muốn 
người yêu tất cả là của mình và sống xa mọi người: 
Nếu được phép, Anh cầu xin Thượng Đế 

Nhốt tù Em trong lòng ngực tim Anh, 

Nuôi dưỡng Em bằng dòng máu trong lành, 

Cho Em thở, Em thương chung một nhịp. 

Cho Em tắt mọi đường giao tiếp 

Em khuất che sóng mắt, nụ cười yêu 

Cho thế nhân không thấy dáng yêu kiều 

Và thân băng tuyết trinh nguyên vô giá. 

Anh ước nguyện Cao Xanh cho hóa đá 

Tạc hình Em trên tột đỉnh Lạp Sơn 

Cho chim muông trần thế khó khinh lờn, 

Xa trọn vẹn lũ phàm nhơn tục tử, 

Nếu được phép dựng lầu thơ biệt thự. 

Trên không gian, trong khoảng gió hư vô 

Sống bên nhau không biết đến bao giờ 

Hòa tim máu và chia chung nhịp thở. (Nguyễn Vạn An) 
Hay đọc ca dao nói về ghen 

Ớt nào là ớt chẳng cay, 


Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. 

Vôi nào là vôi chẳng nồng, 

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen. 

Ta rằng ta chẳng có ghen, 

Chồng ta, ta giữ, ta nghiền ta chơi. (CD) 

Ta sẽ thấy câu danh ngôn " Một người đàn bà ghen tin vào 
tất cả những gì mà cơn phẫn nộ của nàng đưa tới ." là đúng. 
Nàng không ghen mà chỉ "ta nghiền ta chơi" thôi. Tình yêu 
nó ích kỷ như vậy đó, hãy nghe Achille Poincelot nói về sự 
ích kỷ đó: "Tình yêu là một thứ tình ích kỷ vô cùng, đến nổi 
ta chỉ muốn thấy người mình yêu đau khổ tận cùng hơn là 
muốn thấy họ hạnh phúc với kẻ khác mà không phải là ta." 
Để bào chửa cho sự ghen tuông, người ta thường nói: "Có 
yêu mới ghen, không yêu dau ai ghen làm gi". Nhưng ghen 
có phải là yêu không? Theo Von Meck thì: "Có ghen mới là 
yêu, nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu." 

Hãy nghe và tưởng tượng những hình ảnh sau đây: 

- Mày cướp chồng bà hả, bà sẽ cởi quần, rạch mặt mày, sẽ 
tạt acid vào mặt mày ... Và nếu không làm gì được tình địch, 
thì hành hạ chồng, chửi chồng, thậm chí có bà còn dám thẻo 
luôn cái đó của chồng. Và sự ghen tuông như vậy có chinh 
phục được lòng thương hay dành lại được tình yêu của người 
chồng không? 

- Người yêu nói chuyện hay có cử chỉ thân mật với người đàn 
ông khác là chàng nổi máu ghen: đánh đối thủ, bắn đối thủ 
gục ngã để đoạt lại người yêu. Ghen táo bạo, hung bạo như 
vậy, người yêu có trở lại với anh ta không? 

Theo ý kiến của các nhà tâm lý thì: "Ghen tuông cuồng nhiệt 


sẽ đưa người đàn ông vào vòng ngu xuẩn mất trí, và đẩy 
người đàn bà vào sự mù quáng tội lỗi." Vậy ta có nên ghen 
hay không? Ta hãy nghe Auguste Forel nhắc nhở: " a) Đối với 
người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn 
hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không 
trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ. Còn 
người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành Hỏa 
Ngục. b) Đối với người chồng, người vợ càng ghen càng 
không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây 
ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống 
chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn." Ghen quá đánh mất 
hạnh phúc và đem lại sự khốn khổ cho người mình yêu 
thương. Ghen tuông làm cho chúng ta mất bình tĩnh, thiếu 
suy nghĩ, nên không chống đỡ nổi trước đối thủ để bảo vệ và 
gìn giữ tình yêu của mình. Nhưng mặt khác, không biết 
ghen, thì cũng có thể gặp tai họa . Cho nên Laténa đã thốt 
lên: "Không biết ghen cũng như đụng đâu ghen đó đều là 
những sự lăng nhục. Bất cập hay thái quá đều tai hại cả." 

Trong mỗi con người, không ít thì nhiều luôn có sự hiện diện 
của lòng đố ky và tính ghen tuông. Trong tình yêu điều này 
càng thể hiện rõ. Một khi đã yêu và đặt hết lòng tin vào 
người mình yêu ta không bao giờ muốn chia xẻ tình cảm ấy 
với ai khác. Tuy nhiên, nếu có những người phụ nữ biết khéo 
léo điều tiết tình cảm để gia đình hòa thuận, thì cũng có 
những người lại ghen tuông một cách mù quáng bất kể đúng 
sai, hoặc dửng dưng lạnh nhạt. Theo thiển ý chủ quan của 
tôi (đàn ông) thì trong trường hợp bạn yêu chồng mà lại 
hành động và suy nghĩ như vậy, có nghĩa là người phụ nữ đã 


thất bại trong vấn đề tình cảm lứa đôi giữa hai người. Vì do 
tạo hóa sắp đặt, đàn ông bản chất vốn sợ sự cô đơn, họ cần 
một tổ ấm, ngay cả khi đã trưởng thành và có con cái, họ 
vẫn cần có sự quan tâm của người vợ. Nếu không được như 
vậy, tất nhiên họ sẽ đi tìm "suối nguồn yêu thương" ở một 
nơi khác. Trong cuộc sống lứa đôi, có lẽ cách tốt nhất là xử 
dụng sự thành thật, sự quí trọng, sự tin tưởng, lòng vị tha và 
quảng đại để đối xử với người bạn tình của mình trong mọi 
sinh hoạt của đời sống. Và tôi nghĩ, nếu là tình yêu hai chiều 
thì mọi trở ngại trên đường đời có lẽ sẽ được giải quyết một 
cách êm thắm. Còn nếu một người đã không yêu nữa (tình 
yêu cần hai chiều) thì cũng đừng nên níu kéo lại. Giữ người 
muốn ở lại chứ ai giữ ké muốn ra đi? Cố níu kéo lại chỉ tao 
thêm sự buồn khổ (ghen tuông, lo lắng, giận bực...) cho bản 
thân bạn là trước nhất và cuộc sống lứa đôi chắc cũng 
không có gì "hấp dẫn" và vui vẻ được nữa . Nếu phải đối 
diện với tình huống khó khăn này, ta nên cố gắng đừng để 
mình ngập chìm trong bi lụy, mà nên nghĩ rằng cánh cửa 
này đóng lại thì cũng có cánh cửa khác đang mở ra và biết 
đâu đây là một cơ hội tốt cho tình yêu, hạnh phúc và cuộc 
sống của bạn . Đừng nên nhìn quá lâu vào cánh cửa đang 
đóng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn những cánh cửa đang mở ra. 
Và như vậy, thì ghen có lẽ không là một vấn đề lớn cho 
chúng ta nữa. 

Ở trên chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, mọi ý kiến xây dựng 
khác của các bạn về "ghen" sẽ được đón tiếp với nhiệt tình 
và tri ân. Xin chúc tất cả mọi chuyện vui vẻ và như ý. 


Lý Lạc Long 
(TTL/TCT/MAI/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


